PHẢN IV 


PHỤ LỤC NHỮNG BÀI KINH 


Kinh “Lời Khuyên Dạy Sïigàla” 
(S7zealovada-sufIa) 


(Bản dịch từ tiếng Pali qua Tiếng Anh của 
Hòa thượng Tiền Sĩ Wapola Rahula) 


“Giới Luật dành cho những Phật Tử tại gia” 


“Tôi nghe như vầy: 


“Có lần khi Đức Thế Tôn trú ngụ ở gần Ràjagaha (thành 
Vương Xá), chỗ khu vực tìm ăn của loài sóc, tại rừng Trúc Lâm. 


“Lúc bấy giờ, Sigàla, con của một gia chủ, dậy sớm, ra khỏi 
thành Vương Xá, với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chấp 
tay thấp, vái lạy các phương của đất và trời: phương Đông, 
phương Nam, phương Tây, phương Bắc, dưới Thiên Đề, trên 
Thiên Đỉnh. 


“Cũng buổi sáng sớm hôm ấy, Thế Tôn đắp y, cầm y bát vào 
thành Vương xá để khất thực. Thế Tôn thấy Sigàla đang thực 
hiện những nghi lễ cúng lạy, Người nói với anh ta như vây: 


“Này chủ gia trẻ, vì sao anh dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, 
với áo thâm ướt, với tóc thâm ướt, châp tay cúng lạy các phương 
của đât và trời như vậy?” 


“Thưa Ngài, khi cha con gần chết, người có dặn con: “Này con 
thân yêu, hãy thờ cúng các phương của đât và trời. Vì vậy thưa 


346 PHÀN IV: PHỤ LỤC NHỮNG BÀI KINH 


Ngài, để thực hiện lời dặn của cha, tôn trọng, cung kính lời đặn 
thiêng liêng, thức dậy sớm và, rời thành Vương-Xá, châp tay 
cúng lạy sáu phương theo cách như vậy.” 


“Này chủ gia trẻ, nhưng theo Nghi Luật của Thánh Nhân (4zy4), 
sáu phương không phải được cúng lạy như vậy. [1| 


“Vậy thưa Ngài, theo Nghi Luật của bậc Thánh Nhân thì sáu 
phương nên được cúng lạy như thế nào? Thật là tốt đẹp nếu 
Đức Thế Tôn dạy cho con biết được cách mà sáu phương được 
cúng lạy theo như Nghi Luật của bậc Thánh nhân.” 


“Hãy nghe đây, chủ gia trẻ & suy nghiệm cần thận, ta sẽ nói cho 
anh nghe.” 


“Dạ rất tốt, thưa Ngài”, Sigàla trả lời. 


Và Đức Thế Tôn đã giảng như sau: 


( 


“Này chủ gia trẻ, đệ tử của bậc thánh nhân (1). đã dẹp bỏ bốn 
điều xấu ác về đạo đức [2]; (2). như là không làm những 
hành động xấu ác từ bốn động cơ thúc giục; (3). như là không 
bước xa đến sáu (6) cửa để phung phí tiền của, tránh xa mười 
bốn (14) điều xấu ác này, người ấy là người bảo vệ sáu 
phương, đang trên bước đường chinh phục cả hai thế giới, 
thành đạt trong thế giới đời này và thế giới đời sau. Khi cơ 
thể tan rã, sau khi chết, người ấy sẽ được tái sinh vào một cõi 
Trời hạnh phúc. 


346 


KINH “LỜI KHUYÊN DẠY SIGÀLA” 347 


(1). (Bốn Điều Xấu Ác) 


“Cái gì là bôn (4) điêu xâu ác mà đệ tử của bậc thánh nhân đã 
đẹp bỏ? Đó là sự sát sinh, trộm cặp, tà dâm và nói đôi. Đó là bôn 
điêu xâu về đạo đức mà người ây đã dẹp bỏ”. 


“Đức Thê Tôn nói như vậy. Và sau khi Đức Thê Tôn nói vậy, 
Người nhặc lại như sau: 


Sát sinh, trộm cắp, tà dâm và nói đôi 
Bôn điêu xâu ác đó, bậc trí hiên đêu chê” 


(2). (Bốn Động Cơ Tạo Nghiệp Xấu Ác) 


“Bởi những bốn (4) động cơ nào thúc giục nào mà đệ tử của bậc 
thánh nhân đã dẹp bỏ những nghiệp xâu ác? Nghiệp xấu ác được 
thực hiện từ động cơ thúc giục của lòng Tham, sự Sân hận, sự 
ngu Sỉ, và sự Sợ hãi. [3]. 


“Nhưng vì Nghi Luật Thánh Nhân không được bị chi phối 
bởi những động cơ Tham, Sân, S1 & Sợ hãi này, cho nên đệ 
tử của bậc thánh nhân không làm những nghiệp xấu ác do 
chúng thúc giục. 


“Đức Thê Tôn nói như vậy. Và sau khi Đức Thê Tôn nói vậy, 
Người nhắc lại như sau: 


Người do lòng Tham, Sân, S1 & Sợ Hãi 
Mà coi thường Giáo Pháp 

Vinh danh kẻ đó mờ nhạt đi 

Như trăng tròn trong những ngày khuyết đi. 


347 


348 PHÀN IV: PHỤ LỤC NHỮNG BÀI KINH 


Người không do lòng Tham, Sân, S1 & Sợ Hãi 
Nên không coi thường Giáo Pháp 

Vinh danh người đó lớn lên 

Như trăng khuyết trong những ngày tròn lại. 


3). (Sáu “Cửa” làm phung phí tiền của và sa sút con người 
p SP 5 


“Và sáu cửa đề phung phí tiền của mà đệ tử của bậc thánh nhân 
đã tránh bỏ là gì? 


(1) Uống rượu làm say sưa và ngu mụi đầu óc; 

(2) ĐI ra ngoài đường vào những giờ không thích hợp; 
(3) Tụ tập, đình đám; 

(4) Cờ bạc; 

(5) Giao du với bạn xấu; 

(6) Thói quen lười biếng. 


(1) “Này chủ gia trẻ, có sáu (6) hiêm hoạ của việc uông rượu làm 
say sưa và ngu mụi đâu óc: 


¡.. Mất tài sản thật sự; 

1i. Gây thêm cãi vả, xích mích; 

111. Gây bệnh tật; 

iv. Mang tiếng xấu rượu chè; 

v. Tư cách không đàng hoàng, đứng đẫn; 
vi. Làm ngu muội trí óc. 


(2) “Này chủ gia trẻ, có sáu (6) hiểm họa khi một người đi ra 
ngoài đường phô vảo những giờ không thích hợp: 


348 


KINH “LỜI KHUYÊN DẠY SIGÀLA” 349 


VI. 


Bản thân không được bảo vệ và đề phòng, 


._ Vợ con vì thê cũng không có ai bảo vệ; 
I. Tải sản, tiên của vì thê cũng không có ai bảo vệ; 
. Bản thân có thê bị rơi vào trường hợp đôi tượng bị 


tình nghi trong những chỗ có tệ nạn gây ra; [4| 
Tên tuổi bị tin xâu đôn đại; 
Sẽ gặp nhiều rắc rối, phiền phức khác. 


(3) “Này chủ gia trẻ, có sáu (6) hiểm họa khi tụ tập, đình đám: 


Luôn tìm chỗ có nhảy múa? 
Luôn tìm chỗ xướng ca, hát hò? 


¡. Luôn tìm chỗ có nhạc? 


Luôn tìm chỗ ngâm thơ, kể chuyện? 
Luôn tìm chỗ nhắc tay, trông dùi, chủm chọe? 


¡. Luôn tìm chỗ đánh gõ trỗng cơm? [5] 


(4) “Này chủ gia trẻ, có sáu (6) hiểm họa khi cờ bạc: 


Nếu mình thắng, sẽ bị người thua ghét; 
Nêu mình thua, sẽ tiêc than tiên của bị mât; 


. Lãng phí tiền của không đáng; 
._ Lời nói không còn giá trị nêu phân xử hay bị bắt ra tòa; 


Bị bạn bè, đồng nghiệp coi khinh; 


i. Không được chào đón trong hôn nhân, vì mọi người 


đêu cho răng kẻ cờ bạc chắc chăn không thê nào làm 
người chông tôt. 


(5) “Này chủ gia trẻ, có sáu (6) hiểm họa khi giao du với bạn bè 


xâu: 


349 


350 PHÀN IV: PHỤ LỤC NHỮNG BÀI KINH 


1. Gặp dân cờ bạc; 

1. Kẻ trụy lạc, ăn chơi; 

11. Kẻ nghiện rượu; 

1v. Kẻ gian lận; 

v. Kẻ lừa đảo; 

vi. Hay bất cứ kẻ bạo động nào. 


(6) “Này chủ gia trẻ có sáu (6) điêu xâu xảy ra với sự lười biêng: 


¡i.. Người lười biếng hay nói: trời lạnh quá, không thể 

làm được; 

ii. Người lười biếng hay nói: trời nóng quá, không thể 

làm được, 

ii. Người lười biếng hay nói: vào buổi sáng còn quá 

sớm, không thê làm được; 

iv. Người lười biếng hay nói: vào buổi chiều đã quá trễ, 

không thể làm được; 

v. Người lười biếng hay nói: đói bụng quá, không thê 

làm được; 

vi. Người lười biếng hay nói: no bụng quá, không thê 
làm được; 


“Và cứ như vậy, những việc cân làm không bao giờ làm 
xong, do đó không làm ra thêm được gì và như vậy tiên 
của trong nhà cũng vơi cạn đi.” 


“Đức Thê Tôn nói như vậy. Và sau khi Đức Thê Tôn nói vậy, 
Người nhặc lại như sau: 


“Kẻ chỉ là bạn nhậu; kẻ gọi “bạn” chỉ khi giáp mặt; kẻ chỉ 
là bạn bè chỉ khi vụ lợi được”. 


350 


KINH “LỜI KHUYÊN DẠY SIGÀLA” 351 


“Ngủ sau mặt trời đã mọc, ngoại tình, ác tâm, có bạn 
xâu, tham — sáu nguyên nhân làm tàn hoại một người. 


“Người có bằng hữu & bạn bè xấu thì dính theo thói xấu, 
làm hư đôn và sa ngã - trong đời này và đời sau. 


“Đánh xúc xắc, trai gái, rượu chẻ, chảy múa, ca hát, ngủ 
ngày, đi ra đường vào giờ không thích hợp, có bạn bè 
xâu, tham lam — chín (9) điêu làm hủy hoại một người. 


[5] 


“Người đánh xúc xắc và uống rượu, quan hệ bất chính 
với phụ nữ là người thân hay vợ của người khác, giao 
du với kẻ xấu và không kính lão đắc thọ — thì kẻ đó 
sẽ lụi tàn như trăng trong những ngày khuyết đi”. 


“Kẻ say rượu, nghèo mạt, bần cùng, vẫn thèm khát khi 
nhậu, hay la cả đến những quán nhậu, thì chìm trong nợ 
nần như hòn đá rơi xuống nước, làm nhục nhã gia đình 
trong chóng vánh. 


“Người thức đêm ngủ ngày, say rượu, và trụy lạc, thì 
không thích hợp cho cuộc sống gia đình. 


“Người luôn nói nóng quá, lạnh quá, trễ quá, và để mọi 
việc dang dở, cơ hội đêu đi vuột khỏi tay người đó. 


“Người không ngại nóng hay lạnh và hết mình làm xong 
mọi bổn phận, người đó không xa rời hạnh phúc”. 


3451 


n9 PHÀN IV: PHỤ LỤC NHỮNG BÀI KINH 


D_ (Bạn Giả & Bạn Thật) 


(). (Bạn Giả) 


“Này chủ gia trẻ, bốn loại người nên được xem như kẻ thù, dù 
đang là bạn, đó là: 


(1) Kẻ tham, chỉ biết lấy; 

(2) Kẻ miệng lưỡi, chỉ biết nói; 
(3) Kẻ nịnh hót, chỉ biết ba phải; 
(4) Kẻ vô dụng, chỉ có mặt xấu. 


(1) “Trong số này, “Kẻ tham” được nhận dạng bởi vì bốn điều 
sau và nên được xem như kẻ thù, dù đang là bạn: 


¡.. Tham lam, chỉ biết lấy, 
ii. Bỏ ra ít, đòi nhiều hơn; 
iii. Làm điều gì chỉ vì sợ hãi; 
1V. Chỉ tính lợi ích cho mình. 


(2) “Trong số này, “Kẻ miệng lưỡi”, chỉ biết nói, được nhận 
dạng vì bốn điều sau và nên được xem như kẻ thù, dù đang 
là bạn: 


¡.. Hay nói về sự hào hiệp trong quá khứ; 

1i. Hứa hẹn rộng lượng trong việc tương lai; 

11. Toàn nói chuyện đạo đức suông; 

iv. Khi gặp chuyện cần nhờ thì không giúp được gì, thì 
nói không làm được. 


khứ 


KINH “LỜI KHUYÊN DẠY SIGÀLA” 353 


(3) “Trong số này, “Kẻ nịnh hót” hay “ba phải” được nhận 
dạng vì bôn điêu sau và nên được xem như kẻ thù, dù đang 
là bạn: 


¡.. Điều tốt cũng theo; 
ii. Điều xấu cũng theo; 
1i. Khen trước mặt; 

iv. Nói xấu sau lưng. 


(4) “Trong số này, “Kẻ vô dụng”, chỉ có mặt xấu được nhận 
dạng vì bốn điều sau và nên được xem như kẻ thù, dù đang 
là bạn: 


1... Chỉ là bạn khi nhậu nhẹt (bạn nhậu); 

ii. Chỉ làm bạn khi lang bang, ở đường phố lúc không 
thích hợp (bạn hè phó); 

11. Chỉ là bạn ở nơi tụ tập, đình đám (bạn chơi bời); 

1v. Chỉ là bạn ở sòng bạc (bạn cờ bạc). 


“Đức Thê Tôn nói như vậy. Và sau khi Đức Thê Tôn nói vậy, 
Người nhặc lại như sau: 


Bạn tham, chỉ biết lẫy; 

Bạn miệng lưỡi, chỉ biết nói; 
Bạn nịnh hót, chỉ biết ba phải; 
Bạn vô dụng, chỉ có mặt xấu. 


Bồn loại như kẻ thù, 

Bậc trí hiền nhận rõ 

Tránh xa họ từ xa, 

Như tránh con đường chết. 


chi) 


354 PHÀN IV: PHỤ LỤC NHỮNG BÀI KINH 


(2). (Bạn Thật) 
“Này chủ gia trẻ, có bốn loại người nên được xem là bạn tốt: 


(1) Bạn giúp đỡ mình 

(2) Bạn tâm giao, chia sẻ buồn vui 
(3) Bạn khuyên bảo, góp ý 

(4) Bạn thông cảm. 


(1) Trong số này, này chủ gia trẻ, “Bạn giÚp đỡ” được nhận dạng 
vì bốn điều sau và nên được xem là bạn tốt: 


¡.. Bạn bảo vệ mình khi mình bắt cần. 

ii. Bạn bảo vệ tiền của của mình khi mình bắt cần. 

iii. Bạn trở thành chỗ nương tựa khi mình gặp nguy khốn. 
iv. Khi bạn đã hứa giúp việc gì, bạn thường giúp nhiều hơn. 


32 <6 


(2) Trong số này, này chủ gia trẻ, “Bạn tâm giao”, “chia sẻ”, 
được nhận đạng vì bốn điều sau và nên được xem là bạn tốt: 


¡.. Bạn không dấu bí mật của bạn. 

1. Bạn giữ kín bí mật của người khác. 

iii. Trong nguy khốn, không bỏ rơi bạn bè. 

1v. Trong hoạn nạn, có thê hy sinh mạng mình vì bạn bè. 


(3) Trong số này, này chủ gia trẻ, “Bạn khuyên bảo” , ĐÓP Ý, 
được nhận dạng vì bốn điều sau và nên được xem là bạn tốt: 


¡.. Bạn khuyên ngăn mình không làm điều xấu. 
1I..Ề Bạn khuyên khích mình nên làm điêu tôt. 


354 


KINH “LỜI KHUYÊN DẠY SIGÀLA” 355 


11. Bạn nói rõ những điêu mình chưa biết (tư vân). 
1v. Bạn chỉ cho mình con đường tâm linh cao đẹp đê 
được lên cõi Trời. 


(4) Trong sô này, này chủ gia trẻ, “Bạn thông cảm” được nhận 
dạng vì bôn điêu sau và nên được xem là bạn tôt: 


¡.. Bạn không vui khi mình gặp bất hạnh. 

1I..Ề Bạn vui mừng khi mình giàu có, hạnh phúc. 
ii. Bạn ngăn người khác nói xấu về mình. 

iv. Bạn khen người khác nói tốt về mình. 


“Đức Thê Tôn nói như vậy. Và sau khi Đức Thê Tôn nói vậy, 
Người nhặc lại như sau: 


"Bạn là bạn giúp đỡ, 

Bạn chia buồn, sẻ vui, 

Bạn luôn khuyên đúng đắn 
Bạn cũng luôn cảm thông 


Bốn loại là bạn tốt 

Bậc trí hiền nhận rõ 

Và hết mực quý mến 
Như mẹ yêu quý con 
Người trí hiền, đức hạnh 
Sáng ngời như ánh lửa 
Gây dựng nên tải sản 


Bằng nghiệp thiện, nghề lành 


Như con ong chăm chỉ 


Ehh) 


356 PHÀN IV: PHỤ LỤC NHỮNG BÀI KINH 


Tha mật về thành tô [7] 
Của cải lúc cảng nhiêu 
Như tô kiên xây thành. 


Làm giàu theo cách này 
Đúng cách người tại g1a 
Tiền của phân bốn (4) phần 
Vậy bạn bẻ khen ngợi. 


Một phần chi xài cá nhân [8] 
Hai phần cho việc làm ăn 

Một phần dành riêng tiết kiệm 
Phòng khi bất trắc rủi ro." 


(HI) (Tôn trọng & bảo vệ những mối quan hệ tình cảm gia 
đình, bạn bè và xã hội) 


“Và bây giờ, này chủ gia trẻ, Nghi Luật Thánh Nhân bảo vệ sáu 
phương như thê nảào?. 


“Những đối tượng sau đây sẽ được coi là sáu Phương. Đức Phật 
nói với chàng trai trẻ răng: 


“Nghi Luật Thánh Nhân” (“7hánh Giới Luật”: Ariyassa-vinaye) 
của Đức Phật vê sáu phương thì khác”, sáu phương đó là: 


(1) Đông: Cha Mẹ; 

(2) Nam: Thây Cô; 

(3) Tây: Vợ con; 

(4) Bắc: Bạn bè, họ hàng và láng giềng: 

(5) Thiên để: Người ở, người làm, nhân viên; 


356 


KINH “LỜI KHUYÊN DẠY SIGÀLA” 357 


(6) Thiên đỉnh: Sư thây, tu sĩ, những người mộ đạo, 
thánh nhân...[9] 


(1) Đông: Cha Mẹ 


=— “Này chủ gia trẻ, một người con phải có trách nhiệm đôi với 
cha mẹ băng năm (Š) cách sau đây: 


I.Ầ. Vì được cha mẹ nuôi dưỡng, nên phải chăm sóc, 
phụng dưỡng cha mẹ giả yếu; 

II. Phải thực hiện những công việc giùm cho cha mẹ; 

11. Gìn giữ danh dự và duy trì gia phong của gia đình; 

iv. Phải gìn giữ những gì cha mẹ đã vất vả làm ra và để 
lại cho mình; và 

v. Phải tổ chức lễ nghi, cúng kính khi cha mẹ đã qua 
đời. [10] 


=—= “Còn đối với cha mẹ, cha mẹ cũng phải thể hiện tình yêu 
thương đôi với con cái theo năm (Š) cách sau đây: 


¡.. Phải nuôi dạy khuyên răn con tránh xa đường xấu ác; 
ii. Hướng, dạy con làm điều lành, điều thiện, điều có ích; 
iii. Phải lo cho con cái được ăn học tốt; 

iv. Gả cưới con cái cho những gia đình tốt; và 

v. Chuyến giao tải sản cho con cái đúng lúc. 


)- “Băng cách này, phương Đông được bảo vệ và an toàn cho 
người ây”. 


(2) Nam: Thầy Cô: 


Si 


358 PHÀN IV: PHỤ LỤC NHỮNG BÀI KINH 


=— “Này chủ gia trẻ, một học trò phải có trách nhiệm với Thây, 
Cô theo năm (Š) cách như sau đây: 


¡.. Học trò phải kính trọng, chào hỏi lễ phép; 
ii. Vâng lời thầy cô của mình; 

iii. Chú tâm đến những điều thây cô cần; 

1v. Vâng lời khi được nhờ sal; và 

v. Phải cô găng học tập hết mình. 


— “Còn đối với người thầy phải có trách nhiệm đối với học trò 
theo năm (Š) cách sau đây: 


¡.. Dạy dỗ và uốn nắn học trò một cách đúng phép; 

ii. Dạy học, dạy nghề cho học trò; 

11. GIới thiệu học trò với bạn bè mình, đồng nghiệp mình; 
1v. Chăm lo an toàn cuộc sông; và 

v.. Giúp đỡ, lo công ăn việc làm cho học trò khi đã học xong. 


“Băng cách này, phương Nam được bảo vệ và an toàn cho 
người ây”. 


(3) Tây: Vợ Chồng: 


=— “Này chủ gia trẻ, một người chồng phải có trách nhiệm với 
người vợ theo năm (Š) cách sau đây: 


¡.. Người chồng phải luôn luôn chân thật với vợ; 


1i. Không bao giờ bớt tôn trọng vợ mình; 
11. Luôn yêu thương vợ và chung thủy với vợ; 


358 


KINH “LỜI KHUYÊN DẠY SIGÀLA” 359 


1V. 


V, 


Phải lo lắng phương tiện đi đứng và tiện nghi cho vợ 
mình; và 

Làm vui lòng vợ bằng cách mua quân áo, nữ trang để 
tặng vợ mình. 


=— “Đôi với người vợ, người vợ phải có trách nhiệm với người 
chông theo năm (Š) cách sau đây: 


)b “Băng 
người ây”. 


Phải trông nom, chăm sóc mọi chuyện nhà cửa, nội trợ; 
Tiêp đãi khách khứa đên thăm, vui vẻ với bạn bè, bà 
con và những người làm công [11] cho gia đình mình; 


. Phải yêu thương chồng và chung thủy với chồng: 


Giìn giữ những tài sản người chồng đã làm ra; 
Phải tháo vát và khôn khéo trong mọi việc giúp chông. 


cách này, phương Nam được bảo vệ và an toàn cho 


(4) Bắc: Bạn bè, họ hàng và láng giềng: 


=— “Này chủ gia trẻ, một người trong gia đình phải có trách 


nhiệm đôi 


xử với bạn bè, họ hàng....theo năm (Š) cách sau đây: 


Phải nên hoan hỉ và rộng lòng với người khác; 


._ Ăn nói hòa nhã, dễ nghe; 
I. Nên làm những việc có lợi lạc cho người khác; 
. Phải sòng phăng, bình đăng trong mọi điêu với 


mỌi người; 
Nói lời chân thật, thật thà. 


339 


360 PHÀN IV: PHỤ LỤC NHỮNG BÀI KINH 


=—= “Đối với những người bạn, họ hàng, phải có trách nhiệm 
thể hiện tình thương yêu đối với người ấy theo năm (5) cách 
sau đây: 


1... Bảo VỆ người ây khi người ẫy cần sự bảo vệ; 

ii. Gìn giữ tài sản người ấy khi người ấy bất lực; 

iii. Phải giúp đỡ khi người khác cần; 

1v. Không nên bỏ nhau trong những lúc khó khăn, hoạn nạn; 
v.. Làm nơi nương nhờ khi anh ấy gặp hiểm nguy. 


)- “Băng cách này, phương Bắc được bảo vệ và an toàn cho 
người ây”. 


(5) Thiên đề (nadir): Người ở, người làm, nhân viên: 


=— “Này chủ gia trẻ, một người chủ phải có trách nhiệm đôi với 
người ở, người làm theo năm (Š) cách sau đây: 


I.. Giao công việc phải phù hợp với khả năng của 
người làm; 

ii. Phải nên trả lương, cung cấp thức ăn tương xứng 
với lao động của họ; 

111. Phải cung cấp thuốc men cho họ khi họ đau ốm; 

1v. Đôi lúc chia sẻ một ít cao lương mỹ vị cho họ; 

v. Cho họ nghỉ phép và nhiều lúc phải cho thêm hoặc 
thưởng công cho họ để khuyến khích họ. 


=—= “Đôi với người làm thuê, vì được chủ đôi đãi như vậy, nên 
cũng đáp lại băng trách nhiệm theo năm (Š) cách sau đây: 


360 


KINH “LỜI KHUYÊN DẠY SIGÀLA” 361 


1... Dậy sớm trước chủ; 

1l. Đi ngủ sau chủ; 

iii. Thật thà chỉ nhận lẫy những gì được cho; 

iv. Làm tốt mọi việc; 

v.. Nói tốt đẹp về chủ, giữ gìn uy tín cho gia đình người chủ. 


)- “Theo cách này, Thiên Đê được bảo vệ và an toàn cho 
người ây”. 


(6) Thiên đỉnh (zenih): Sư thầy, tu sĩ, những người mộ đạo, 
thánh nhân... [1 1] 


=— “Này chủ gia trẻ, một người tại gia phải có trách nhiệm đối 
với những sư thây, tu sĩ, những người mộ đạo, thánh nhân...theo 
năm (Š) cách sau đây: 


¡.. Có hành động quý mến đối với họ; 

ii. Có lời nói quý mến đối với họ; 

ii. Có suy nghĩ quý mến đối với họ; 

1v. Luôn mở rộng nhà cửa tiếp đón họ; 

v. Chăm lo, cấp dưỡng cho những nhu cầu vật chất của 
người xuất gia với lòng thương mến và kính trọng. 


— “Đối với những sư thầy, tu sĩ, những người mộ đạo, thánh 
nhân... thì có trách nhiệm đôi với người tại gia đó theo sáu (6) 
cách như sau: 


¡.. Hướng dẫn họ đi theo con đường tôt, làm điều thiện; 
1i. Hướng dân họ tránh xa điêu xâu, điêu ác; 


iii. Thương mến họ với suy nghĩ tốt đẹp; 


361 


362 PHÀN IV: PHỤ LỤC NHỮNG BÀI KINH 


iv. Truyền đạt, phổ biến những kiến thức (bố /hí Pháp) 
mà họ chưa học được; 

v. Đính chính và làm rõ những gì họ đã học được; 

vi. Chỉ cho họ thực hành con đường hướng thượng, để 
được lên cõi Trời. 


)- “[heo cách này, Thiên Đỉnh được bảo vệ và an toàn cho 
người ây”. 


“Đức Thê Tôn nói như vậy. Và sau khi Đức Thê Tôn nói vậy, 
Người nhắc lại như sau: 


“Mẹ cha là phương Đông 
Thấy cô là phương Nam 
Vợ con là phương Tây 
Bạn bè... là phương Bắc 


Người làm là Thiên Đề 

Sư thầy...là Thiên Đỉnh 
Người tại gia đường hoàng 
Nên kính trọng sáu phương. 


(1) 

Người trí hiền đức hạnh 
Hiền lành và minh mẫn 
Khiêm tốn, biết sửa đôi 
Người xứng được vinh danh. 


(2) 

Người siêng năng, chịu khó 
Vững vàng lúc nguy nan 
Chuẩn mực và thông minh 
Người xứng được vinh danh. 


362 


KINH “LỜI KHUYÊN DẠY SIGÀLA” 363 


(3) 

Người hiểu khách, thân thiện 
Thoải mái, không ích kỷ 

Chỉ dạy và dẫn dắt 

Người xứng được vinh danh. 


4) 

Rộng lòng và ái ngữ 
Luôn giúp đỡ mọi người 
Vô tư, không thiên vị 
Khi bất cứ ai cần. 


Bồn (4) cách khôn ngoan này giúp nâng đỡ cuộc đời 
Giống như trục bánh xe đang chạy 

Nếu những phẩm chất này không có 

Mẹ cha cũng như không có được 

Sự tôn trọng và danh dự từ con cái 


Vì có bốn (4) cách khôn ngoan này 

Người hiển trí luôn coi trọng từng cách 

Đề thành đạt sự cao cả tâm linh 

Và là người đáng ngợi khen vì sự thành đạt đó” 


Sau khi Đức Thế Tôn giảng giải như vậy, chủ gia trẻ Sigala nói 
lên điêu này: 


“Thật vi diệu, Đức Cồ-Đàm, thật xuất chúng! Giống như 
người nên đứng thăng dậy, sau bao lâu nay bị lộn đầu xuống 
đất, hay như phơi bày ra được những điều đã bị che giấu, hay 
như là chỉ đường cho người lạc lỗi, hay như là đem ngọn đèn 
vào soi bóng tối để cho ai có mắt sẽ được nhìn thấy mọi vật. 


363 


364 PHÀN IV: PHỤ LỤC NHỮNG BÀI KINH 


Cứ như vậy, Giáo Pháp đã được Đức Cồ-Đàm khéo léo giảng 
dạy băng nhiêu cách. 


“Nay con xin quy y nương tựa vào Đức Cồ-Đàm, vào Giáo Pháp 
và vào Tăng Đoàn. Con xin Đức Thê Tôn châp nhận con là đệ tử 
tại g1a quy y nương tựa vào Người từ nay cho đên cuôi đời”. 


(“Trường Bộ Kinh” (Digha Nikaya), Kinh số 31). 
(Bản dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt của Lê Kim Kha). 


$ Chú Thích: 


[I1] Bây giờ Đức Phật giải thích cho Sagala rõ sáu phương đó là những 
gì và làm thế nào để “thờ cúng" những phương đó theo đúng “Nghi 
Luật Thánh Nhân” (Thánh Giới Luật), bằng cách thực hiện những 
nghĩa vụ và bốn phận đối với những 'phương' đó, thay vì chỉ thực 
hiện việc cúng lạy theo truyền thống cũ của Bà-la-môn. Nếu “sáu 
phương" được “kính trọng” theo những cách này, thì sáu phương sẽ 
được bảo vệ an toàn, và không còn hiểm họa đến từ đó. 

Bà-la-môn cũng thờ cúng các phương của thế gian với mục đích 
là “ngăn chặn" những hiểm họa đến từ những linh hồn và thánh 
thần ngụ ở những phương đó, theo truyền thống Vệ-Đà. Đức 
Phật là người không đồng tình và bài bác những tục lệ mê tín đó, 
mà đưa vào những ý nghĩa “thiết thực” cho những phương” đó. 


[2] kamma-kilesa: nghĩa gốc là “hành động ô nhiễm”, nghiệp bất 
tịnh, xấu xa. 


[3] Tiếng Pali là chanda, dosa, moha & bhaya. Đây là bốn phẩm chất 


xâu, tức “tà tâm” hay bôn con đường sai lạc, tức “tà đạo” dẫn đến 
những hành động sai trái, tức “tà nghiệp”. 


364 


KINH “LỜI KHUYÊN DẠY SIGÀLA” 365 


[4] Tức là người nào hay đi đến hay la cà ở những chỗ không tốt, hay 
xảy ra tệ nạn, thì khi có tệ nạn hay án mạng xảy ra thì người đó 
thường bị coi là nghi can, thậm chí có thê bị bắt hay kết án oan. 


[Š] Một loại trò giải trí cô xưa vào thời Đức Phật. Trong bản dịch của 
Hòa thượng W. Rahula là vậy. Còn trong bản dịch của Hòa thượng 
Narada Thera thì tiếng Anh là “pot-blowing”, nhưng người dịch tiếng 
Việt vẫn không tìm ra tên tương đương gần nhất trong tiếng Việt hay 
cách thức của trò giải trí này. 


[6] Trong bản kinh gốc bằng tiếng Pali, thì có “sáu nguyên nhân”, 
nhưng gồm có 2 từ kép và một từ ghép hai nghĩa, nên nếu phân tích ra 
đúng thì bao gồm đến 9 nguyên nhân làm cho một người bị sa sút và 
hư hỏng. 


[7] Kinh Pháp Cú, kệ 49 (Dhammapada v. 49) thì Phật thuyết tả rằng: 


Như ong đến vườn hoa, 
Chỉ lây mật bay ra, 
Không hại gì hương sắc.” 


Ở đây ý Phật cũng tương tự, là việc làm giàu chân chính, lương thiện 
thì cũng như cách loài ong lây mật mang vê tô vậy. 


[8] Phần tiêu xài cá nhân này là bao gồm tất cả những chỉ tiêu hàng 
ngày cho bản thân, gia đình, con cái. Lưu ý rằng Phật cũng đã dạy rõ 
rằng, phần chỉ tiêu vào những việc từ thiện, cúng dường cho bậc chân 
tu, Tăng Ni, giúp đỡ người nghẻo...thì cũng nằm trong phần chỉ tiêu 
cá nhân này. 


[9] Ý nghĩa của từng phương đã được Đức Phật chọn một cách có 
suy xét Tất hay. Như phương Đông là nơi bắt đầu của một ngày, 
cũng giống như cha mẹ là nơi kính trọng đầu tiên, nơi mà chúng ta 
được sinh ra. Tiếp theo thứ tự là lớn lên và đi học là nhờ thầy, cô ở 
giữa là phương Nam (dakkhina). Rồi đến khi trưởng thành có vợ, 
con thì phương Tây là phần sau của một ngày, quãng đời của một 


365 


366 PHÀN IV: PHỤ LỤC NHỮNG BÀI KINH 


người đàn ông (hay đàn bà) đã làm chồng, làm cha (hay làm vợ, 
làm mẹ). Phương Bắc có nghĩa là “vượt qua” (uttara), vì vậy như ý 
nghĩa ai mà tôn trọng, giúp đỡ bạn bè...thì sẽ vượt qua những phiền 
toái, rắc rối và mếch lòng trong đời (theo nghiên cứu & ý giảng 
luận của Tiến sĩ Rhys Davids). Còn người làm, nhân công...coi như 
Thiên Đề như là sự giúp đỡ, nền tảng vững chắc cho cuộc sống ổn 
định hàng ngày. Thiên Đỉnh dành cho những bậc chân tu, thánh 
nhân, những người kính đạo, đồng đạo. Có lẽ ý nghĩa cuộc sống 
“tâm linh” & hướng đạo là được đưa lên trên cao nhất. (Trong 
nghĩa gốc kinh điển, Phật chỉ rõ là “những bậc tu hành Sa-môn và 
những Bà-la-môn”, tức là hai giới đại diện cho những người hướng 
về “tâm linh”, những bậc đáng kính vào thời Đức Phật). 


[10] Bản dịch của Hòa Thượng W. Rahula thì như vậy. Tuy nhiên, 
trong bản dịch của Hòa thượng Narada Thera thì có giải thích thêm ý 
nghĩa chỉ tiết về hành động hiếu lễ này khi cha mẹ (hay cả ông bà, anh 
em, họ hàng...) qua đời, là người ta hay cúng dường cho Tăng NI, 
nhân danh người đã khuất, để hồi hướng công đức cho những người 
đã khuất. Nghi luật đạo đức của những Thánh Nhân là không bao giờ 
quên người thân đã mắt. Truyền thống này vẫn còn được tuân giữ ở 
những nước Phật giáo. Ở Tích Lan thì họ tổ chức lễ cũng dường Tăng 
Ni (như Trai Tăng...) vào ngày thứ tám của tháng thứ ba kế từ ngày 
cha mẹ hay người thân qua đời và mỗi dịp ngày giỗ. Công đức của 
những việc cúng dường đó được hồi hướng cho người đã khuất. Sau 
khi làm những nghiệp phước (punna-kamma) đó, những Phật tử vẫn 
luôn luôn tưởng nhớ đến cha mẹ, vì lòng thành kính và biết ơn cha mẹ 
đã được Đức Phật luôn luôn nhắn mạnh. 


Ở Việt Nam, việc làm lễ cúng dường Tăng Ni (như trai tăng...) để hồi 
hướng công đức cho người đã khuất cũng mang ý nghĩa phong phú và 
cao đẹp giống nhau như vậy. Chỉ có khác nhau về một số nghi thức và 
thời gian, theo truyền thống của Đại Thừa từ Trung Quốc từ xa xưa. 


[I1] Từ gốc Pali là “par/ana”, có nghĩa là những “người tùy tùng, 
người theo sau, người hâu hạ”. 


366 


Kinh Lời Khuyên Dạy Vyagghapajja 
(DighaJanu Sutta) 


(Bản dịch từ tiếng Pali qua tiếng Anh của 
Hòa thượng Narada Thera) 


“Những Điều Kiện Mang Lại Phúc Lợi” 


Hòa thượng Narada Thera chú giải về kinh này: 


Trong kinh này, Đức Phật đã chỉ dạy cho những người tại gia giàu có 
những cách để gìn giữ và gia tăng của cải và cách để tránh làm thất 
thoát tải sản. 


Tuy nhiên, của cải vật chất không thể làm nên một con người hoàn 
thiện cũng như một xã hội hòa đồng. Sự sở hữu của cải vật chất 
thường làm bội tăng lòng ham muốn của con người và rồi khiến cho 
người ta mãi mãi đeo đuổi để có được thêm của cải và quyền lực. 
Nhưng rồi cuối cùng những dục vọng không ngừng đó đến lúc gần đất 
xa trời rồi cũng chỉ để lại niềm bất toại nguyện và đau khổ hụt hằng 
mà thôi. (Điều này tất cả chúng ta đều thấy trước rõ ràng!). Dục vọng 
và sự theo đuôi nó tạo ra muôn vàn những tranh giành, xung đột và 
bất đồng hàng ngày trong xã hội. (Nếu không phải thì cái gì tạo ra 
những sự thật đó của xã hội?). Ví dụ, còn chiến tranh xảy ra là do dồn 
nén sự căm ghét của một bên là giai cấp không được đặc quyền được 
cho là bị bóc lột, đứng lên chống lại bên khác là bất công và bóc lột 
cũng vì do lòng tham và dục vọng. 


Vì vậy, Đức Phật đã gắn những lời khuyên tạo ra phúc lợi về vật chất 
với những lời dạy về bốn điều cần thiết mang lại phúc lợi về tâm linh. 
Đó là: Lòng Tin vào giáo lý của Đức Phật (tín), Đức Hạnh (giới), 
Lòng Rộng Lượng (bố thí) và Trí Tuệ (bát-nhã). Bốn điều này là 


368 PHÀN IV: PHỤ LỤC NHỮNG BÀI KINH 


những điều kiện cần có trong mỗi con người thành đạt chân chính. Đó 
là những người không phải chỉ theo đuổi mục đích vật chất cá nhân 
ích kỷ, mà luôn nghĩ đến lẽ công bằng và những bổn phận đóng góp 
cho xã hội. 


Chỉ cần một ví dụ gợi ý: một tắm lòng tốt rộng lượng có được từ trí 
tuệ sẽ góp phần làm giảm những căng thăng và xung đột trong xã 
hội. (Những việc làm từ thiện, đóng góp cho xã hội sẽ là những 
phong trào làm giảm bớt sự căng thắng do sự chêch lệch giàu nghèo 
trong xã hội). Cho nên, người nào vừa nỗ lực làm ăn chân chính, 
vừa sông theo những lời dạy của Phật, thì người đó sẽ là một công 
dân mẫu mực nhất và có giá trị nhất cho xã hội và gia đình. 


“Tôi nghe như vầy: 


“Có lần khi Đức Thế Tôn đang trú ngụ ở chỗ những người 
Koliya [I], trong khu phố chợ tên là Kakkarapatta. Lúc bấy giờ, 
ông Dighajanu [2], là một người Koliya, đến gặp Đức Thế Tôn, 
cúi chào Đức Phật và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xong, 
ông thưa với Đức Thế Tôn như sau: 


“Thưa Ngài, chúng con là những người tại gia đang thụ hưởng 
những vui sướng thế tục cùng vợ con. Chúng con dùng gỗ đàn 
hương và lụa Kasi. Chúng con dùng vòng hoa, dầu thơm (nước 
hoa) và phấn sáp (kem, chất cao). Chúng con dùng vàng bạc. 
Đối với những người như chúng con, mong được Đức Thế Tôn 
chỉ dạy Giáo Pháp (Dhamma), dạy những điều để chúng con 
theo đó mà đ„y £rì được hạnh phúc trong đời này và đời sau”. 


368 


KINH LỜI KHUYÊN DẠY VYAGGHAPAJJA 369 


() Những Điều Tạo Ra Phúc Lợi Cho Cuộc Sống Thế Tục 


“Này ông Vyagghapajja (ông Chân Cọp) [3], có bốn (4) điều 
kiện mang lại những sự giàu có và hạnh phúc cho đời sống tại 
g1a”. Bôn đó là gì? 


“Đây đủ sự tháo vát (utthana-sampada) 
“Đây đủ sự cần trọng (arakkha-sampada), 
“Có bạn bè tốt (kalyanamittata) và 

“Có cuộc sống cân băng (sama-jivikata). 


(1) “Cái gì là “Đầy đủ sự tháo vát”? 


“Nghĩa ở đây là, này Vyagghapajja, dù bất kỳ nghề nghiệp gì 
người tại gia đang làm, dù là làm nông, buôn bán, chăn nuôi gia 
súc, săn bắn, làm phục vụ cho nhà vua, hoặc bất cứ nghề gÌ — 
thì ở đó người đó cần phải có kỹ năng và không lười biếng; hiểu 
rõ cách làm và công cụ nghề nghiệp; nên có khả năng thực hiện 
và phân việc cho người khác làm. Điều này được gọi là có đầy 
đủ sự tháo vát. 


(2) “Cái gì là 'Đầy đủ sự cân trọng”? 


“Nghĩa ở đây là, này VyapghapajJa, bất kỳ tài sản nào của người 
tại gia, được làm ra băng nỗ lực của mình, bằng sức mạnh đôi 
tay, bằng mô hôi nước mắt của mình, bằng những việc làm chân 
chính — thì người ấy cần phải nên gìn giữ và bảo vệ một cách 
cần trọng, làm thế nào tài sản không bị vua mang đi, không bị 
trộm cướp đi, không bị hỏa hoạn, không bị nước cuốn đi, hay 
không bị các người kế thừa âm mưu cướp đoạt. — Điều này 
được gọi là “có đầy đủ sự cần trọng”. 


369 


370 PHÀN IV: PHỤ LỤC NHỮNG BÀI KINH 


— “Làm thế nào các tài sản này của ta không bị vua mang đi, 
không bị trộm cướp mang đi, không bị lửa đốt, không bị nước 
cuốn trôi, không bị các người con thừa tự “bất nghĩa? cướp đoạt”. 
Này Byagghapajja, điều này được gọi là “có đầy đủ sự cân trọng”. 


(3) “Cái gì là “Có bạn bè tốt”? 


“Nghĩa ở đây là, này VyagghapaJja, dù người tại gia đó đang ở 
trong làng mạc hay nơi phố chợ, người ấy luôn gặp gỡ, trao đổi 
hay thảo luận những chủ gia khác hay những người con của họ, 
dù là trẻ tuổi và có đức dục hay người lớn tuôi và có đức dục, 
đầy đủ lòng tin (tín, saddha) [4], đầy đủ giới hạnh (giới, sila), 
đầy đủ lòng rộng lượng (bố thí, caga), đầy đủ trí tuệ (bát-nhã, 
pañña). Với những người đầy đủ lòng tin, người tại gia đó học 
hỏi với đầy đủ; Với những người đầy đủ giới hạnh, người tại gia 
đó học hỏi với đầy đủ giới hạnh; Với những người đầy đủ lòng 
rộng lượng, người tại gia đó học hỏi với đầy đủ lòng rộng lượng; 
Với những người đầy đủ trí tuệ, người tại gia đó học hỏi với đầy 
đủ trí tuệ. — Điều này được gọi là “có bạn bè tốt”. 


(4) “Cái gì là “Có cuộc sống cân bằng”? 


“Nghĩa ở đây là, này Vyagghapajja, người tại gia cần biết rõ 
(tổng) thu nhập và chỉ xài của mình ra sao để giữ cho cuộc sông 
cân bằng, không chỉ xài phung phí, cũng không quá hà tiện; luôn 
luôn biết chỉ xài ít hơn thu nhập, nhưng không nên chỉ xài nhiều 
hơn thu nhập. 


“Giống như người thợ bạc [Š] hay người thợ phó của ông, biết 


TỐ răng với thêm chừng ấy, cần cân nặng xuống, VỚI chừng kia 
cần cân nhắc lên; cũng như vậy, người tại gia cần biết rõ (tổng) 


370 


KINH LỜI KHUYÊN DẠY VYAGGHAPA.JJA 371 


thu nhập và chi xài của mình ra sao để giữ cho cuộc sống cân 
băng, không chi xài phung phí, cũng không quá hà tiện; luôn 
luôn biết chi xài ít hơn thu nhập, nhưng không nên chỉ xài 
nhiều hơn thu nhập. 


“Này Vyagghapajja, nêu một người tại gia có thu nhập hạn chế 
nhưng sông tiêu xài phung phí, thì người đời hay gọi người đó 
là: “Người rung rớt hết tảo trên cây trong khi chỉ thèm ăn một 
trái" [6]. 


“Này Vyagghapajja, nếu một người tại gia có thu nhập giàu có 
nhưng sống hà tiện, khắc khô, thì người đời hay gọi người đó là: 
“Người sẽ chết như một kẻ chết đói”. 


(ID Bốn Cách Làm Tiêu Tán Tài Sản 


“Này Vyagghapajja, đối với tài sản làm ra được, có bốn (4) cửa 
gây ra thât thoát, tiêu tán. Đó là: 


(1) Dâm dật, trai gái; 

(2) Rượu chè, say xin; 

(3) Cờ bạc, cá độ; 

(4) Có bạn xấu, giao du với kẻ ác. 


“Cũng giống như một ao trữ nước có bốn cửa nước đồ vào, có 
bốn cửa nước chảy ra. Nếu một người đóng các cửa nước chảy 
vào và mở các cửa nước chảy ra, và cũng không có nước mưa rơi 
xuống, thì nước trong ao sẽ vơi cạn đi, chứ không tăng lên. Cũng 
cách như vậy, tải sản sẽ tiêu tán đi vì bốn (4) cửa gây thất thoát 
— Đó là Dâm dật, trai gái; Rượu chè, say xỉn; Cờ bạc, cá độ; và 
Có bạn xấu, giao du với kẻ ác. 


371 


372 PHÀN IV: PHỤ LỤC NHỮNG BÀI KINH 


(HI) Bốn Cách Gìn Giữ & Bảo Vệ Tài Sản 


“Này Vyagghapajja, đối với tài sản làm ra được, có bốn (4) cửa 
để giữ gìn, gia tăng. Đó là: 


(1) Không dâm dật, trai gái; 

(2) Không rượu chè, say xỉn; 

(3) Không cờ bạc, cá độ; 

(4) Không có bạn xấu hay giao du với kẻ ác. 


“Cũng giống như một ao trữ nước có bốn cửa nước đồ vào, có 
bốn cửa nước chảy ra. Nếu một người mở các cửa nước chảy vào 
và đóng các cửa nước chảy ra, và cũng có đầy đủ nước mưa rơi 
xuống, thì nước trong ao sẽ tăng lên, chứ không vơi cạn đi. Cũng 
cách như vậy, tài sản sẽ tăng lên nhờ bốn (4) cửa giữ gìn, gia 
tăng tài sản — Đó là Không dâm dật, trai gái; Không rượu chè, 
say xỉn; Không cờ bạc, cá độ; và Không có bạn xấu hay giao du 
với kẻ ác.” 


“Đây là bốn (4) điều, này Vyagghapajja, sẽ giúp mang lại sự 
giàu có và hạnh phúc cho những người tại gia trong đời này”. 


(IV) Những Điều Mang Lại Phúc Lợi Cho Đời Sống Tâm 
Linh 

“Có bốn (4) điều, này Vyagghapajja, sẽ giúp mang lại sự giàu có 
và hạnh phúc cho những người tại gia trong đời sau. Bôn đó là 


gì?”. 


“Có đầy đủ lòng tin (tín, saddha-sampada), 
“Có đầy đủ giới hạnh (giới, sila-sampada), 


372 


KINH LỜI KHUYÊN DẠY VYAGGHAPA.JJA 373 


“Có đầy đủ lòng rộng lượng (bó thí, caga-sampada), 
“Có đầy đủ trí tuệ (bát-nhã, pañña-sampada). 


(1) “Cái gì là “Có đầy đủ lòng tin”? 


“Nghĩa ở đây là, này VyagghapalJa, người tại gia có đủ lòng 
thành tín, người ấy tin vào sự Giác Ngộ của Như Lai (Tathagata), 
tức là Đức Phật: 


“Thật vậy, Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, bậc 
Có Đủ Trí Tuệ và Đức Hạnh, bậc Thoát Ly Khéo Léo, bác Hiểu 
Rõ Thế Gian, bậc Thuần Phục Con Người, Thầy của trời và 
người, Phật và Ti hé Tôn ". 

— Điều này được gọi là “Có đầy đủ lòng tin”. 


(2) “Cái gì là “Có đầy đủ giới hạnh”? 


“Nghĩa ở đây là, này Vyagghapajja, người tại gia luôn kiêng cữ 
không sát trộm cắp, không sát sanh, không tả dâm, không nói 
dối, không uống rượu và chất độc hại. — Điều này được gọi là 
“Có đầy đủ giới hạnh”. 


(3) “Cái gì là “Có đầy đủ lòng rộng lượng”? 


“Nghĩa ở đây là, này Vyagghapajja, người tại gia sống với tâm 
không tham tục, đóng góp cho từ thiện, giang tay giúp đỡ, vui 
thích việc hào hiệp, có mặt khi người gặp khó cần giúp, vui thích 
việc [7] bố thí, cũng dường. — Điều này được gọi là “Có đầy đủ 
lòng rộng lượng”. 


373 


374 PHÀN IV: PHỤ LỤC NHỮNG BÀI KINH 


(4) “Cái gì là “Có đây đủ trí tuệ”? 


“Nghĩa Ở đây là, này _Vyagghapaja, người tại gia sống có trí tuệ: 
Người sông có trí hiểu rõ lẽ sinh diệt (như sự sinh diệt của năm 
tập hợp uẩn tạo nên con người); có trí tuệ thánh thiện nhìn thấu 
bên trong mọi sự vật giúp đưa đến chấm dứt khổ đau. Điều này 
được gọi là “Có đầy đủ trí tuệ”. 


“Đây là bốn (4) điều, này Vyagghapajja, sẽ giúp mang lại sự 
giàu có và hạnh phúc cho những người tại gia trong đời sau”. 


Tháo vát và chú tâm trong công việc (1) 
Quản lý tài sản một cách khôn ngoan (2) 
Sống thu chi mọt cách cân bằng (3) 

Cần trọng gìn giữ của cải đã làm ra (4) 


Có đầy đủ lòng tin (5) và đức hạnh (6) 
Rộng lượng, không tham lam, ích kỷ (7) 
Luôn bước theo con đường trong sáng (8) 
Dẫn đến phúc lành cho kiếp sống tương lai 


Thật vậy, người tại gia đầy đủ lòng tin 

Vào Đức Phật, là “bậc Giác Ngộ” 

Với tám (8) điều dạy trên đây 

Sẽ dẫn chúng ta đến hạnh phúc hôm nay và sau này. 


(“Tăng Chỉ Bộ Kinh” (4gu#ara Nikàya), Kinh số 3 1). 
(Bản dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt của Lê Kim Kha). 


374 


KINH LỜI KHUYÊN DẠY VYAGGHAPA.JJA 37a 


$' Chú Thích: 


[1] Những người/ xứ Koliya (HV: Câu-lợi) là những người thù hẳn 
với những ngườ1/ xứ Sakya (Thích Ca). Hoàng hậu Maha Maya (HV: 
Ma-Da), là mẹ của Đức Phật, là thuộc xứ/ họ Koliya và vua 
Suddhodana (HV: Tịnh-Phạn), là cha Đức Phật, thì thuộc xứ Sakya. 


[2] Nghĩa gốc của từ “Dighajanu” này là “chân dài”, vì biệt danh của 
ông này là “Chân cọp dài”. 


[3] “VyagghapaJia” có nghĩa là “con đường của Cọp”, ông ta cũng 
được gọi bằng biệt danh này, vì tô tiên, dòng họ của ông được sinh ra 
trên những con đường rừng là dấu tích của dấu chân cọp tàn phá và đi 
qua. “VyagghapaJJa” là họ của gia đình ông “DighaJanu” (nghĩa “chân 
đài của cọp” hay “chân cọp”). 


[4] “Saddha” (lòng tin) là lòng tin xác tín, là lòng tin dựa vào sự hiểu 
biết đúng đắn, chứ không phải là lòng tin mù quáng, theo kiểu đức tin. 


[5] Nguyên bản tiếng Pali là từ “Tuladharo”, có nghĩa là người mang 
cân, người câm cân. Hòa thượng dịch thành “người thợ bạc” (như với 
cân tiêu Iy) để dễ hình dung. 


[6] Nguyên gốc từ Pali để gọi loại người này là” “Udambarakhadaka”. 
Theo Luận giảng, đó là người. muốn (một vài) ăn trái sung, nhưng 
rung cây làm tất cả trái rụng hết, kết quả là phần nhiều trái rơi đã bị 
lãng phí. Ý chỉ người có nhu cầu tiêu xài chính đáng thì ít, nhưng 
phung phí, xả láng, ngay cả khi làm chẳng ra bao nhiêu tiền của. 


[7] “Vui thích” ở đây chỉ sự “hoan hỷ”, thích thú và tự nguyện làm 
những việc phước thiện hơn là làm những việc có lợi về vật chất hay về 
quyền lợi cá nhân của mình. Vì sao?, vì những hành động công đức 
luôn mang lại niềm an lạc lâu bền, là thiện nghiệp và thiện nghiệp là 
phương tiện để mang lại an ninh và hạnh phúc cho đời này và đời sau. 
Không còn con đường nào khác. Cho nên người tại gia có hiểu biết, trí 
tuệ luôn ưu tiên thành tựu những việc làm đức hạnh & tâm linh này. 


375 


Kinh “Nguyên Nhân Suy Đồi” 
(Parabhava Suf1a) 


(Bản dịch từ tiếng Pali qua tiếng Anh của 
Hòa thượng Narada Thera) 


“Những Điều Làm Sa Sút Một Con Người” 


Hòa thượng Narada Thera chú giải về kinh này: 


Trong khi Kinh “Điềm Lành” nêu ra những cách thức và những 
điều kiện mang lại phúc lành và tiến bộ cho con người, thì 
“Kinh Nguyên Nhân Suy Đổi" (Parabhava Sutta) này, ngược 
lại, chỉ ra những điều là nguyên nhân làm một con người suy 
SỤụp, sa sút về đời sống vật chất và đạo đức. Những người để cho 
mình bị dính hay lún sâu vào những nguyên nhân tiêu cực này 
thì cũng đã tự bít kín con đường dẫn đến đời sống hạnh phúc về 
vật chất và tâm linh của mình và đánh mắt phần “người” (nhân) 
trong chữ “con người”. Ngược lại, những ai sống tỉnh giác, chú 
tâm vượt qua những điều ô trược đó thì cùng đi đến từng bước 
của 38 phúc lành cao nhất mà Đức Phật đã khuyên dạy trong 
Kinh “Điềm Lành”. 


“Tôi nghe như vây: 


“Có một lần khi Đức Thế Tôn đang lưu trú tại tu viện Kỳ-Viên 
do ngài Anathapindika (Cấp-Cô- Độc) xây ở Khu Rừng Kỳ-Đà, 
gần thành Sãvatthi (Xá-vệ). Lúc bấy giỜ đã quá nửa khuya, một 
thiên thần với hào quang rạng rỡ, chiếu sáng cả Khu Rừng Kỳ- 
Đà, diện kiến Đức Thế Tôn, đến gần và trang nghiêm đảnh lễ 


KINH “NGUYÊN NHÂN SUY ĐÒI” 2iá7: 


Người rồi đứng qua một bên. Sau khi đứng qua một bên, vị thiên 
thân đó thưa với Đức Phật băng những vân kệ như sau: 


Thiên Thần: 


Con đến đây xin thưa nhiều câu hỏi với Đức Thế Tôn 
Chúng con muốn hỏi về sự sa sút suy đổi của con người 
Cầu xin Đức Cồ-Đàm (Gotama) chỉ cho chúng con 
Những nguyên nhân dẫn đến sự suy đôi!. 


Đức Phát: 


Dễ thấy người tiễn bộ 

Dễ thấy người suy đồi 

Người yêu mến Giáo Pháp (Dhamma) [1]. 
thì sẽ luôn tiễn bộ 

Người không trọng Giáo Pháp, 

thì sẽ luôn suy đôi. 


Thiên Thân: 

Vậy chúng con đã học 

Và thấy được điều này: 

Đây nguyên nhân thứ nhất 
Xin Ngài dạy chúng con 
Đâu nguyên nhân thứ haI.[2] 


Đức Phật: 


Gân gũi với kẻ xâu 
Xa lánh người đức hạnh 


377 


378 PHÀN IV: PHỤ LỤC NHỮNG BÀI KINH 


Chỉ mê thích thói hư, 
của kẻ xấu, kẻ ác 

Là nguyên nhân thứ hai, 
làm người đó suy đôi. 


Thích ngủ ngày, thức đêm 
Thích đàn đúm, đông người 
Luôn uể oải, lười biếng, 

và lại hay bốc đồng 

Là nguyên nhân thứ ba, 
làm người đó suy đôi. 


Dù ăn nên làm ra 
Không chăm lo cha mẹ 
Già yếu vào cuối đời 
Là nguyên nhân thứ tư, 
làm người đó suy đôi. 


Lừa dỗi người tu hành 
Gạt gẫm Bà-la-môn, 
những ân sĩ, khất sĩ 

Là nguyên nhân thứ năm, 
làm người đó suy đôi. 


Nhiều của cải, vàng bạc 
Gạo lúa thức ăn đầy 

Nhưng hưởng thụ một mình 
Là nguyên nhân thứ sáu, 
làm người đó suy đôi. 


Tự hào về tô tiên, 
Về dòng tộc, giàu có 


378 


KINH “NGUYÊN NHÂN SUY ĐÒI” 379 


Nhưng khinh rẻ người thân 
Là nguyên nhân thứ bảy 
làm người đó suy đôi. 


Kẻ trác táng, rượu chè 
Kẻ cờ bạc, cá độ 

Làm một phung phí mười 
Là nguyên nhân thứ tám, 
làm người đó suy đôi. 


Không hài lòng vợ mình 
Đi lại với gái điểm 

Tà dâm với vợ người 

Là nguyên nhân thứ chín, 
làm người đó suy đôi. 


Người tuôi đã xế già 

Lẫy gái trẻ làm vợ 

Rồi mắt ngủ vì ghen 

Là nguyên nhân thứ mười, 
làm người đó suy đôi. 


Tự ti đặt mình dưới 

“Một phụ nữ hay nam 

hay ăn nhậu, phung phí” 
Là nguyên nhân mười một, 
làm người đó suy đôi. 


Thuộc dòng dõi cao quý 
Tài ít, tham vọng nhiều 
Mưu nắm quyền lãnh tụ 
Là nguyên nhân mười hai, 
làm người đó suy đôi. 


379 


380 PHÀN IV: PHỤ LỤC NHỮNG BÀI KINH 


Thấy rõ những nguyên nhân 
Làm suy đổi con người, 
trong thế gian ô trọc 

Bậc thánh hiền thấu suốt 
Nên chọn đường an lạc 

Đến phúc lành, hạnh phúc. 


(“Kinh Tập” (Su#a Nipa¿a), Kinh số I.6, “Tiểu Bộ Kinh”). 
(Bản dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt của Lê Kim Kha). 


$ Chú Thích: 


[1] Như đã nói trong quyên sách này, cũng như trong rất nhiều kinh 
điển và luận giảng khác, chữ “giáo pháp” hay “pháp” (dhamma) mà 
Đức Phật dùng luôn có nghĩa là những chân lý, những lẽ thật về con 
người & thế gian, bao gồm cả những đạo lý, luân thường, những quy 
luật tự nhiên, nhân quả..., tất cả đều được giảng dạy cặn kẽ bởi Đức 
Phật, nên giáo pháp (dhamma) dĩ nhiên cũng chính là giáo lý của Đức 
Phật, là Phật Pháp (Buddha Sansana). 


[2] Trong bản dịch tiếng Anh của Hòa thượng Narada Thera không 
đếm từ sau “nguyên nhân thứ hai”. Tuy nhiên, trong chú thích của 
ngài có ghi rõ là nguyên bản đếm đến đến mười hai. Bản dịch tiếng 
Việt cũng đếm đủ từ “thứ nhất cho đến...thứ mười hai”, như nhiều 
bản dịch trước đây. Điều đó cũng giúp cho bạn đọc nhận rõ những 
“nguyên nhân” Phật đã dạy trong bài kinh này. 


380 


Kinh “Điềm Lành” 
(Mangala Sutfa) 


(Bản dịch từ tiếng Pali qua tiếng Anh của 
Hòa thượng Tiên Sĩ W. Rahula) 


Bài Thuyết Giảng về 
“Những Điềm Lành Mang Lại Hạnh Phúc” 


“Tôi nghe như vây: [1] 


“Có một lần khi Đức Thế Tôn đang lưu trú tại tu viện Kỳ-Viên 
do ngài Anathapindika (Cấp-Cô-Độc) xây ở Khu Rừng Kỳ-Đà 
[2]. gần thành Sãvatthi (Xá-vệ) [3]. Lúc bấy giờ đã quá nửa 
khuya, một thiên thần với hào quang rạng rỡ, chiếu sáng cả Khu 
Rừng Kỳ-Đà, diện kiến Đức Thế Tôn, đến gần và trang nghiêm 
đảnh lễ Người rồi đứng qua một bên. Sau khi đứng qua một bên, 
vị thiên thần đó thưa với Đức Phật bằng những vần kệ như sau: 


1. 

“Chư thiên thần và người 
Ngày đêm trông điềm lành 
Trăn trở về hạnh phúc [4] 
Nguyện xin Đức Thế Tôn 

Chỉ dạy cho con biết 

Những Phúc Lành Cao Nhất!. 


(Đức Thể Tôn dạy rằng:) 


382 PHÀN IV: PHỤ LỤC NHỮNG BÀI KINH 


ĐÀ 

Không giao lưu kẻ xấu [5] 
Gần gũi người trí hiền 

Kính trọng người đáng trọng 
— Là Phúc Lành Cao nhất. 


3. 

Sống ở nơi thích hợp [6] 

Đã tạo nhiều công đức 

Chọn theo đường chánh Đạo [7| 
— Là Phúc Lành Cao nhất. 


4. 

Có kỹ năng, tháo vát [§] 
Tuân giữ tốt giới luật [9] 
Nói lời thật ôn hòa [10] 
— Là Phúc Lành Cao nhất 


3ì 

Luôn phụng dưỡng mẹ cha 
Yêu thương vợ con nhiều 
Làm những nghề chánh thiện 
— Là Phúc Lành Cao Nhất. 


6. 

Rộng lòng trong bồ thí 
Chánh trực trong tư cách [II 
Giúp người thân họ hàng 
Hành động không tội lỗi 

— Là Phúc Lành Cao nhất. 


382 


KINH “ĐIỀM LÀNH” 383 


T 

Ngừng và tránh việc ác 

Không rượu chè, hút chích [12] 
Kiên trì giữ đức hạnh 

— Là Phúc Lành Cao nhất. 


§. 

Kính trọng [13] và khiêm nhường 
Hài lòng và biết ơn 

Nghe học Pháp đúng lúc [14 

— Là Phúc Lành Cao nhất. 


Sã 

Kiên nhẫn, biết nghe lời 
Gặp gỡ các sư thầy 

Thảo luận Pháp đúng lúc 
— Là Phúc Lành Cao nhất. 


10. 

Tự chủ [15], sống phạm hạnh 
Thấy được Tứ Diệu Đề 

Và chứng ngộ Niết-bàn 

— Là Phúc Lành Cao nhất. 


I1. 

Gặp phải lúc thăng trầm 
(trong cuộc sống thể gian) [16] 
Tâm người vẫn vô ưu, 

Vô nhiễm và vô ngại [17] 

— Là Phúc Lành Cao nhất. 


383 


384 PHÀN IV: PHỤ LỤC NHỮNG BÀI KINH 


12. 

AI làm được như vậy: 
Tự tại khắp mỌI nơi 
Không dễ bị khuất phục 
Mọi nơi được hạnh phúc 


— Những điều trên chính là: 
— Những Phúc Lành Cao Nhât.” [18] 


(“Kinh Tập”(Suttanipàta), II.4, thuộc “Tiêu Bộ Kinh”). 
(Bản dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt của Lê Kim Kha). 


$' Chú Thích: 


[1] Kinh này có kết tập trong tập Kinh Tập (Sutta-Nipata), (từ dòng 
v.258 trở đi) và cũng có mặt trong Tiểu Bộ Kinh (Khuddakapatha 
Nikaya). Xem “Maha-mangala Jataka (No. 453), (“Chuyện Tiền 
Thân Đức Phật - Điềm Lành Lớn, Chuyện số 453). Để biết thêm 
chỉ tiết lịch sử và kết tập của kinh này, tham khảo thêm bài tham 
luận “Life's Highest Blessing” (Phúc Lành Cao Nhất trong Đời 
Sống) của Tiến sĩ R. L. Soni, đăng trên tập san “WHEEL”, Số 
254/256. 


[2] “Anathapindika”, có nghĩa là “người cấp dưỡng, bố thí cho 
những người cô độc, nghèo khó”, nên gọi là ngài “Cấp Cô Độc”. 
Tên thật của người trưởng giả nhân từ này là “Sudatta”. Sau khi 
ông quy y theo đạo Phật, ông đã mua khu rừng thuộc sở hữu của 
Thái tử Jeta (HV: Kỳ-đà), và xây một tu viện để cúng dường cho 
Đức Phật và Tăng Đoàn, sau này được gọi là “Tu viện Jetavana” 
(Kỳ Viên). 


384 


KINH “ĐIỀM LÀNH” 385 


Đây là nơi Đức Phật đã trải qua nhiều Mùa An Cư ba tháng mùa 
mưa hàng năm (HV: Kiết Hạ), bắt đầu từ Rằm tháng Bảy cho đến 
Rằm tháng Mười. Rất nhiều bài thuyết giảng (kinh) quan trọng 
của Đức Phật đã được Phật thuyết giảng tại đây, và rất nhiều sự 
kiện về cuộc đời của Đức Phật lịch sử đã diễn ra tại tịnh xá Kỳ 
Viên này. 


Tại đây, Đức Phật đã chăm sóc cho một Tỳ kheo bị bệnh nhưng bị 
người đồng tu quên chăm sóc, và Phật đã khuyên dạy họ rằng: “Bá: kỳ 
ai, này các Tỳ kheo, muốn chăm sóc ta, thì hãy để người ấy chăm sóc 
người đang bệnh. 


Cũng tại nơi này, Đức Phật đã khuyên dạy những đệ tử một cách vô 
cùng thấm thía và cảm động về quy luật vô thường đây nghiệt ngã. 
Chuyện kinh kể rằng, khi có một người thiếu phụ tên Kisagotami 
mang xác đứa con thân yêu đến cầu xin Phật cứu sông, Phật thành tâm 
chia buồn, nhưng bảo người thiếu phụ rằng muốn cứu sống con mình, 
thì đi tìm cho được một hạt cải từ trong một gia đình nào chưa bao g1ờ 
có người thân chết. Người thiếu phụ bát đàu rong rủi đi tìm, và sau khi 
tìm khắp không thấy có nhà nào như vậy, nên đã hiểu Ta Và “giác ngộ” 
được lời Phật dạy về Quy luật Vô thường, rằng đời sống của chúng ta 
là hữu hạn và ai trong chúng ta rồi cũng sẽ chết đi vào một ngày nào 
đó. 


m— Đức Phật: 

“Mạng sông cuối cùng là sự chết. Cũng nhự vô bệnh và thanh 
xuân, sau cùng là bệnh hoạn và già lão”. 

(Yathaa aarogya.m yabbana.m. Tatheva jiivitam sabbam 
Byaadhijaraaparositam. Mara.nappariyasitam). 


[3] Nơi này được xác định là địa danh mang tên “Sahet-Mahet”, gần 
Balrampur. Xem thêm quyên “Hành Hương Về Xứ Phật” của Chan 
Khoon San, Nxb Phương Đông, Tp. HCM. 


[4] Theo Luận Giảng, từ “mangala” có nghĩa là những điều mang lại 
hạnh phúc và giàu có, tức là “điêm lành”. 


385 


386 PHÀN IV: PHỤ LỤC NHỮNG BÀI KINH 


[5] “Kẻ xâu” ở đây bao gôm cả những kẻ ngu xuân, mât dạy, vô văn 
hóa và cả những người có mang tâm niệm xâu ác, lời nói xâu ác & 
hành động xâu ác (thân, ý, miệng: ba nghiệp bât thiện). 


[6] “Nơi thích hợp” ở đây theo Phật giáo là bất kỳ nơi nào mà những 
tu sĩ, tăng ni và những cư sĩ tại gia có thể tiếp tục cư ngụ; nơi có 
những người kính đạo, luôn tu tập và thực hiện mười hành động công 
đức (mười nghiệp thiện), và là nơi có giáo pháp (Dhamma) được tôn 
trọng là lẽ sống của mọi người ở đó. 


[7] “Chọn con đường chánh đạo” theo luận giảng là chọn “lối 
sống chân chính”, bỏ những điều trái đạo đức để theo đạo lý 
(Giới hạnh), bỏ sự bất tín & mê tín để có được lòng tin chánh tín 
về Đức Phật và Phật pháp (Lòng tin), bỏ lòng ích kỷ, tham lam 
để sự rộng lòng, cho đi (Bố thí), như Đức Phật đã chỉ ra cho 
người tại Ø1a. 


[8] Ở đây dĩ nhiên là nói đến những nghề nghiệp lương thiện, vô hại 
cho chúng sinh. Đối với những người xuất gia thì đó là những việc 
làm nơi tu viện, cả những chuyện nhỏ như khâu vá y phục, thì cũng 
phải khéo tay, có kỹ năng để tự mình làm cho mình. 


[9] “Giới luật” (Vimnaya) ở đây có nghĩa là những điều cấm về ba 
nghiệp thân, ý, miệng. Nếu giảng giải ra cho đủ thì đó là giới luật về 
Mười Nghiệp Bất Thiện (akusala-kammapatha) mà người tại gia 
không nên làm, vả sự cắm vi phạm Giới Luật Tỳ Kheo (Parmokkha) 
đối với những tu sĩ xuất gia là Tăng, NI; Hay còn được gọi là Bốn 
Giới Thanh Tịnh của Tỳ kheo (cafuparisuddhi-sila). 


[10] “Nói lời thật ôn hòa” là những lời tốt đẹp, “ái ngữ”, được 
nói ra hợp thời, đúng lúc, chân thật, thân thiện và hữu ích và 
được nói với tâm niệm từ ái, thương mến. Ngược lại là những “tà 
ngữ” như nói dối, nói sai sự thật, nói lời măng chửi, nói lời vu 
khống, nói dóc, nói lời vô ích, tào lao, ăn nói phi thời, không 
đúng lúc. 


386 


KINH “ĐIỀM LÀNH” 387 


[11] “Chính trực trong tư cách” là chính trực về tư cách đạo đức, là 
thái độ chính thiện, tuân giữ & thực hành “Mười Nghiệp Thiện” 
(kusala-kammapatha) của “thân, ý, miệng”. Đó là: 


Không Tham, 

Không Ác, 

Không Tà kiến; 

Không Nói dối, 

Không nói lời vu khống, 
Không nói lời lăng mạ, 
Không nói lời vô ích, tào lao; 
Không sát sinh, 

Không trộm cắp, 

Không tà dâm. 


[12] Là giới hạnh thứ năm, bao gồm không uống rượu bia, không hút 
chích ma túy và không dùng bât kỳ chât độc hại nảo. 


[13] “Kính trọng” ở đây là kính trọng những tu sĩ xuất gia, Tăng Ni, 
(và dĩ nhiên kính trọng cả những tu sĩ của những tôn giáo khác), 
những sư thầy của mình, cha mẹ, người lớn tuổi, người cấp trên, 
người giỏi giang hơn mình, v.v... 


[14] Ví dụ, như lúc tâm đang bị tà niệm, những điều xấu ác quấy 
nhiêu hay xui khiên..., giúp khắc phục, vượt qua phiên não. 


[15] Tự chủ (Zapo): là khả năng chế ngự Tham & Sân bằng cách chế 
ngự những giác quan (căn) của mình. Và chế ngự sự ủ đột & lười 
biếng (HV: trạo hối) bằng cách chủ động đánh thức năng lượng tỉnh 
tấn, đánh thức sự nhiệt thành về tu tập. 


[16] Đó là “Pháp thế gian”, là những điều kiện (duyên) xảy ra trong 
cuộc đời của chúng ta trong thế gian thế tục, hay nói cách khác là Tám 
(8) Điều Đổi Thay, đen trắng, trong đời đễ khiến người ta buôn lòng, 
bất hạnh, lo âu hay sợ hãi: 


387 


388 PHÀN IV: PHỤ LỤC NHỮNG BÀI KINH 


Được & mắt 
Vinh & nhục 
Khen & chê 
Sướng & khổ 


[17] Đây là ba bản tâm hay phẩm chất “đắc đạo” của những bậc 4-/z- 
hán, bậc giải thoát hoàn toàn. Vô ưu (zsoka): không còn phiền não, 
ưu sầu; Vô nhiễm (vira7a) là vô tham, vô sân, vô s1; Vô ngại (khema): 
sự an tâm, không còn sợ hãi vì đã không còn dính chấp vào và không 
còn mang theo nhục dục (k4), mầm mống tái sinh, tái hiện hữu 
(bhava), tà kiến (đi#hi) và vô minh (avjja). 


[18] Tức là tất cả 38 điều mang lại “Phúc lành Cao nhất” đã được chỉ 
đạy ở trên. 


388 


KINH “ĐIỀM LÀNH” 389 


Kinh Lòng Từ 
(Mletta Sutfa) 


(Bản dịch từ tiếng Pali qua tiếng Anh của 
Hòa thượng Tiên ST W. Rahula) 


“Tình Thương Yêu Bao Trùm” 


Đây là bài Kinh Đức Phật thuyết giảng cho nhiều Tỳ kheo đang tu 
tập trong rừng vắng, những nơi được xem là có nhiều chư thiên 
thần bậc thấp & những chúng sinh khác xung quanh, kế cả những 
chúng sinh khuất mặt. Các Tỳ kheo đôi khi cảm thấy bất an hoặc 
ngược lại cảm thấy mình đang quấy rầy những chúng sinh và thiên 
thần khuất mặt. 


Thứ nhất, bài Kinh là để các thầy Tỳ kheo trì tụng để làm cho tâm an 
tịnh với tâm từ ái hướng về sự an bình của mỗi chúng sinh và chư 
thiên thần xung quanh. Thứ hai, bài Kinh là một “thông điệp” của 
Đức Phật về lòng Từ Ái, lòng yêu thương bao trùm của tất cả mọi 
người và chúng sinh nên dành cho nhau. Và chính lòng yêu thương 
bao trùm đó sẽ đem lại niềm an lạc, hạnh phúc và trạng thái Cao Đẹp 
nhất của tâm chúng ta. 


Vì vậy, Kinh này thường được nhiều người tụng bằng miệng hay trong 
tâm trước khi bước vào g1ờ thiền, cho tâm của thiền sinh được an tịnh. 
Không phải chỉ riêng Phật tử tại gia, mà các sư thầy xuất gia ở những 
truyền thống thiền Phật giáo ở những nước theo Phật giáo nguyên 
thủy cũng thường tụng đọc mỗi khi đến hành thiền, đặc biệt là ở một 
nƠI TỚI. 

Kinh này thường được dịch đúng là “Kinh Lòng Từ” (Metfa sutta). 


“Metta” có nghĩa là “lòng từ ái, thương yêu”. Tuy ở đây tên kinh 
không nói đến lòng Bi Mẫn (Karuna), nhưng vì ai đã có lòng từ ái thì 


389 


390 PHẦN IV: PHỤ LỤC NHỮNG BÀI KINH 


tất nhiên cũng khởi sinh lòng Bi mẫn, lòng thương yêu và thương xót 
thường đi song hành. Vì vậy, nhiều bản dịch gọi là “Kinh Từ Bi”, thiết 
nghĩ cũng không bị lệch lạc và cũng rất thiết thực, vì chữ “Từ Bi” vốn 
rất quen thuộc và đễ nhớ đối với những Phật tử tại gia và những người 
mới bước vào đạo Phật. 


Người khéo léo bản thiện, 
và mong câu an bình, 
nên thể hiện (như vầy): 


Có năng lực, hiền hòa, 
Ngay thăng, thật ngay thăng, 
Nhẹ nhàng và khiêm tốn, 


Sống dễ dàng, tri túc, 

các căn được chế ngự 
Cần trọng, không trơ tráo 
Không tham đăm gia đình 
Không làm điều sai trái, 
bậc hiền trí chê cười. 


Người ây nên thực hành, 
ø1ữ tâm niệm như sau: 


Nguyện tất cả chúng sinh, 
được hạnh phúc an bình, 
Nguyện cho tâm chúng sinh, 
được vul lòng như ý. 


Chúng sinh dù yếu mạnh, 
đải cao hoặc trung bình, 
thấp, nhỏ hay to lớn, 

có mặt hay khuất mặt, 


390 


KINH “ĐIỀM LÀNH” 301 


dù ở gân ở xa, 
chưa sinh và đã sinh 


Không trừ chúng sinh nào, 
Nguyện cho tâm tất cả, 

được tràn đầy hạnh phúc! 
Không lừa đảo lẫn nhau, 
Thường bắt khinh khắp chốn 
Khi tâm đang oán giận, 
không mong hay nguyễn rủa, 
cho a1 khác bị hại, 


Như là một người mẹ, 
luôn che chở cho con, 
băng cả mạng sông mình. 


Hãy phát tâm vô lượng, 
cho lòng Từ vô biên, 
bao trùm cả thế giới 
trên, dưới và khắp nơi, 
không cách trở hẹp hòi, 
hết giận hờn thù ghét. 


Khi đang đứng hay đi, 
khi ngồi hay khi nằm, 
bao giờ còn thức tỉnh, 
giữ niệm “Từ BI” này, 
đây chính là tâm trạng: 
Cao Đẹp nhất trong đời. 


Không rơi vào tả kiên, 
giữ đạo đức, trí tuệ, 
từ bỏ các căn dục 


391 


392 PHẦN IV: PHỤ LỤC NHỮNG BÀI KINH 


AI làm được như vậy: 
không còn chui bảo thai, 
quay lại thế gian này. 


(“Kinh Tập”(Suttanipàta) I. 8, thuộc “Tiêu Bộ Kinh”). 
(Bản dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt của Lê Kim Kha). 


392 


